Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


CÁC DẠNG BÁT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ VÀ CÁCH GIẢI 

A. PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỒI TƯƠNG ĐƯƠNG. 

* Hai bất phương trình được gọi tương đương khi chúng có cùng tập nghiệm. 

* Một số phép biến đổi tương đương: 

+) Cộng (trừ) hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức mà không làm thay đổi 
điều kiện của bất phương trình. 

+) Nhân (chia) hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức (luôn dương hoặc 
âm) mà không làm thay đổi điều kiện của bất phương trình. 

+) Lũy thừa bậc lẻ hai vế, khai căn bậc lẻ hai vế của một bất phương trình. 

+) Lũy thừa bậc chẵn hai vế, khai căn bậc chẵn hai vế khi hai vế của bất phương trình 
cùng dương. 

+) Nghịch đảo hai vế của bất phương trình khi hai vế cùng dương ta phải đổi chiều. 

I. Kỹ thuật lũy thừa hai vế. 

1. Phép lũy thừa hai vế: 

a) 2k klf(x) > lk+ -fgự) <=>/(*)> g(x) • 

b) 2 4Jĩx) > 2 4JĨX) <=> {^ (x) ■ 0 

*) VÃ > B <z> ị hoặc I N 

Ịa > B 2 [a>0 

B> 0 

*) y[Ã<B o\a>0 . 

A<B 2 

*) VÃ < ~Jb A< B . 

(Đoi với các trường hợp còn lại với dấu > < < các bạn có thế tự suy luận ). 

2. Lưu ý: 

Đặc biệt chủ ỷ tới điều kiện của Bài toán. Nấu điều kiện đom giản có thế kết họp vào 
bất phương trình, còn điều kiện phức tạp nên đế riêng. 

3. Ví dụ: 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 



Giải: 


a) ylx-3 <2x-lo 


2x-ỉ> 0 
X - 3 > 0 


<=>< 


■ - 3 < (2x -1) 2 


1 

X > — 

2 

X > 3 <íí> X > 3 

4x 2 - 5x + 4 > 0 


Vậy bất phương trình có tập nghiệm là: [3;+oo). 


b) Jx 2 -x+l<x+3^ 


X 2 -x + ỉ > 0 
x + 3 > 0 


[x 2 - X +1 < (x + 3) 2 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: 
Hai Bài tập còn lại các bạn tự giải. 


<=>.*> --V 
7 


8 _^ 

- — ;+00 

. 7 ) 


Bài 2: Giải BPT: ylx + 4--Jỉ-x<yll-2x (1). 


Giải: 





Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


* 


(1) -\Ị X + 4 < Vl — X + Vl — 2x < w’ 




-4<x<ị 

2 

2x +1 < 0 
J2x + 1 > 0 

[2x 2 - 3x +1 > (2x +1) 2 




l-x> 0 
1 - 2x > 0 
x + 4 > 0 

X + 4 < (Vl - X + y/ỉ - 2 xỴ 

A ^ 1 
-4 < X < -7 
2 


<=>< 


, . 1 
-4 < X < -7 
2 


2x +1 < V2x 2 -3x + l 


X < - — 
2 


<=> -4 < X < 0. 


x>--7 

2 

7 

- -7 < .* < 0 
2 


* Vậy tập nghiệm: [-4;0]. 

Bài tập tương tự : Giải BPT: y/5x-l - a/x-1 > yl2x-4 (TS (A)_ 2005). 

Đáp số: Tập nghiệm T=[2;10). 

II. Kỹ thuật chia điều kiện. 

1. Kỹ thuật: 

Nếu Bài toán có điều kiện là X e D mà D = Dị uẠ U...UD,, ta có thể chia Bài toán theo 
n trường hợp của điều kiện: 

+) Trường hợp 1: giải bất phương trình ta tìm được tập nghiệm Tị. 

+) Trường hợp 2: xe Ạ, giải bất phương trình tìm được tập nghiệm T 2 . 


+) Trường hợp n: xeD n , giải bất phương trình tìm được tập nghiệm T n . 
Tập nghiệm của bất phương trình là r = r 1 ur 2 u...uĩ s . 

2. Yêu cầu: 

Cần phải xác định giao, họp trên các tập con của R thành thạo. 

3. Ví dụ: 

T>Xi 1 • I—) p»rp V 3x + x + 4 + 2 _ 

Bài 1: Giải BPT: -—-- < 2 

X 

( 1 ) 





Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Giải: 


* Điều kiện: 


fx ^ 0 


< 

-1<X< 


4 . 

3 


* Với 0 < X 



(i) 


ta có (!)<=> J-3x 2 +X + 4 < 2x - 2 <=> 


J 2x - 2 > 0 

Ị- 3x 2 + X + 4 < (2x - 2) 2 


Ịx>l 9 

„ < íí > x~> -- 
[7x 2 -9x > 0 7 


(ii) 


Kết hợp (i) và (ii) ta có tập nghiệm là Tị = —; — . 

3 

* Với -1 <x<0 thì (1) luôn đúng. Tập nghiệm trong truờng hợp này là T 2 = [-1 ;0). 


Vậy tập nghiệm của (1) là T = T l uT 2 = 


'9 4“ 
v 7 ; 3_ 


u[-l;0). 


Bài tập : 

Giải BPT : Vx 2 - 3x + 2 + Vx 2 -4x + 3 > 2VX 2 - 5x + 4 . 
Đáp số : X > 4 hoặc X = 1. 


III. Kỹ thuật khai căn. 

1) Đưa biểu thức ra ngoài căn thức : 


* 


yí¥ = \A\ = 


ịA(A > 0) 

I - A(A < 0) 


* 


A 2 .y 

E 2 x 


~(E,X* 0). 

X 


* 2 lịÃ ĩ " = A 


* ^ A 2„ + l _ A 


2) Lưu ý : 

Biến đổi các biểu thức trong căn thức thành hằng đẳng thức. 

3) Ví dụ : 

Giải BPT : yjx + 2Vx- 1 + y]x-2j~x-l > ^ 

2 

( 1 ) 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Giải: 



x>\ 

Vx^T + 14- V^I-1 >1(2) 

2 

* Với dx-1 -l>0<»x-l>l<»jt>2 luôn thỏa mãn bpt (2). 

Vậy trong trường hợp này tập ngiệm là Ti=[2 ;+oo). 

* Với dx -1 -1 < 0 <» j x ^ỉ<x<2 bpt (2) trở thành : 

Vx-l +1 +1 -Vx-l >I2>I (luôn đúng). 

Vậy tập nghiệm của (1) trong trường họp này là T 2 =[l ;2). 

KL : Tập nghiệm của (1) là T=T t kjT 2 = [l;+oo). 

* Chú ý : Bài này ta có thế giải bằng phương pháp bình phương hai vế .. 

IV. Kỹ thuật phân tích thành nhân tử đưa về bất phương trình tích. 

1. Bất phương trình tích : Trên điều kiện của bpt ta có : 

/(*) = 0 

* . Í/(jc) > 0 

* /(^ 0 - 

j/G)<0 
_UG)<0 

Các trường hợp còn lại, các bạn tự suy luận. 

2. Lưu ý : 

Đây là kỹ thuật giải đòi hỏi có tư duy cao, kỹ năng phân tích thành nhân tử thành thạo, 
cần phải nhìn ra nhân tử chung nhanh. 

3. Ví dụ : 





Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Giải BPT : a/x-i(3x 2 -x + l)-3x 3 — 1 > 0 (1) 


Giải: 

Điều kiện : X > 1(*) 

( 1 ) X - 1 + 3x 2 ylx-l+ylx-l-xylx-l - 3x 3 - X > 0 
<=> yfx — ĩịyfx — ĩ + 3x 2 + l )- xỤ X - 1 + 3x 2 +l)> 0 
<=> Ụ x-ỉ - xị^l x-ì + 3x 2 + l)> 0 

ylx- 1 -X > 0 (do Vx-1 +3x 2 +1 > 0 khi x>l). 

Vx-1 >x<»x-l>x 2 <»x 2 -x + 1< 0 (vô nghiệm). 

Vậy BPT đã cho vô nghiệm. 

V. Kỹ thuật nhân chia liên hợp : 

1. Biểu thức nhân chia liên hợp: 

* VÃ±VÃ = 7 ậ^= (A*B). 

Ja + Jb 

* 1 = ^ĩgĩ (A*B). 

JÃ±yỈB A-B 

2. Lưu ý: 

+) Nên nhấm với một so nghiệm nguyên đơn giản. 

+) Chủ ỷ tới các biêu thức nhân chia liên hợp. 

3. Ví dụ: 

GiảiBPT: Vx 2 +15 <3x-2 + a/x 2 +8 
( 1 ) 


Giải: 

* Ta có (1) «Wx 2 +15-a/x 2 +8<3x-2 

x 2 +15-x 2 -8 7 0 Cl\ 

<z> . —< 3x - 2 . -— j < 3x - 2 (z). 

vx 2 +15 + vx 2 + 8 Vx 2 +15+VX 2 -8 





Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Từ (2) ta CÓ 3x-2>0<=>x>-V 
* Mặt khác: 

(1) ^a/x 2 +15 - 4 < 3x - 3 + a/x 2 +8-3 


X 2 -1 

/x 2 +15+4 


< 3(x -1) + - 


x 2 -l 
/x 2 +8+3 


<=> (x -1 


/x 2 +15+4 


/x 2 +8+3 


<0(3) 


Lại có : Vì X > ị nên Vx+15 + 4 > Vx 2 +8 + 3 <=> 


/x 2 +15+4 vx +8+3 


-3<0. 


vx 2 +15 + 4 Vx 2 + 8+3 
Vậy (3) <=>x-l>0ox>l. 

KL : BPT (1) có tập nghiệm là T=(l;+oo). 

* Chú ý : Trong Bài toán này, việc thêm bớt, nhóm các sổ hạng với nhau để xuất hiện 
nhân tử chung xuất phát từ việc nhâm được khỉ x=ỉ thì hai vế của BPT bằng nhau. 

Thường dùng cách giải tương tự cho Bài toán : Vx 2 +a 2 <cx-d + Vx 2 +b 2 . 

Bài tập tương tự : Giải BPT : a/3x + i -V6-X + 3x 2 -14x-8<0 

(Dựa vào ĐH B 2010). 

VI. Một số Bài tập tự luyện : Giải các BPT sau : 


1 , ^X + AyỊx-A +yjx- 4-Jx-4 > 

3, ^x + d 2x-l +^x-d 2x-ĩ > dĩ . 
5, (4x-l)Vx 2 +1 > 2x 2 + 2x +1. 


Jx 2 - 16 , r—r 5 
-— , —h V X — 3 > — . 

VX-3 vx- 3 


/3x-2 


- v3x-2 < 1-x. 


4, yỊ 3x + 4 — y/2x + 1 5Í V3 + X . 


6, (a 


- 3x - 2 > 0 (ĐH D 2002 ) 


1 1 

/2x 2 +3x-5 2x-l 


1-vl-4x 


10, Vx 2 -8x + 15+a/x 2 -2x + 15 < ^4x 2 -18x + 18. 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 



B. PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ . 

I. Một số yêu cầu : 

- Dạng này học sinh cần nhớ cách đặt ân. Từ đó mở rộng cho Bài toán tương tự. 

- Chủ ỷ tới các điều kiện của ân. 

II. Một số dạng toán và các Bài toán làm mẫu. 

1. Đặt ẩn phụ đưa về bpt đơn giản hơn : 









Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Giải: 

* Điều kiện : x>0. 

* Đặt t = y[x + —!= => r > V2 (theo bất đẳng thức Côsi) 

2 ylx 

=>t 2 = X + — +1 -Cí> 2x + Ậ- = 2t 2 - 2. 

4x 2x 

~t > 2 

* BPT (2) trở thành : 5t < 2í 2 - 2 + 4 <=> 1 kết hợp với t > yíĩ ta được í > 2. 

t < 2- 

L 2 

2 + yíĩ 3 rz 

* Khi đó Vx + —> 2 <» 2 «> 2 

271 0<Tt< 2 —4Ẵ 0<X<|-V2 

L 2 L 2 

KL : 

* Chú ý : Bồi có thể mở rộng cho dạng : a[/(x) + / 1 (jc)]+^[/ 2 (jc) + / 2 (x)]+c<0. 

2. Đặt ẩn phụ đưa về bất phương trình lượng giác : 

GiảiBPT: Ậ-x 2 ) 5 +J7<Ỉ 

( 1 ). 

Giải: 

* Điều kiện: Jte[0;l]. 

* Đặt x = cost với íe 0;^ . BPT (1) trở thành : sin 5 í + Vcos 5 í <1. 

L 2_ w 

Do sin 5 1 < sin 2 í và nên sin 5 1 + Vcos 5 í < sin 1 1 + COS 2 1 = 1 với íe 0;- . 

2_ 

* Do đó BPT đã cho có nghiệm \ầ xe [0;l]. 

3. Bài tập tự luyện: Giải các BPT: 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


1) a/x 2 -3 x + 3 + ylx° — 3x + 6 <3. 

3) < xịl + 2^1- X 2 j. 

5) x(x -ÀyỊ- X 2 + 4x + (x - 2) 2 <2. 
7) slx-y/x 2 -1 + yj X + ^ X 2 -1 < 2 . 


2) V7jc + 7 + V7jc-6 + 2V49jc 2 + 7x-42 < 181 —14jc . 
4) yl2x + 3 + W+7 = 3x + 2-Jĩx~ + 5x + 3 —16. 

6) ỉ~ỉ + f-ỉ- x - 

8) X + \lỉ — x 2 < xVl-x 2 


9) X 2 + 2xjx - — < 3x + 1 

11 ) 1 + yị\-x 2 >2x 2 
13) {x + 3y[x+ 2ịx + 9-yfx+Ì&}<ỉ68x 14) 4^x 2 - ỉ < 4x 2 + 7x + l 

15) — 


10) x ì ^35-x ì [x + ^35-x ì )>30 
12) yỊl + yỉb-x 2 yl(l + xf - ^/(l - xỴ 


2 

J”V3 + ' 


1-x 2 


1-x 


+ 1 > 


3x 


vr: 


16) y/l-2x + y/l+2x<Jj 


l-2x 1 + 2x 
+ 2x + u-2x 


17) 2-1-x + Vx > —18) ~j2x + 4 -2^2-X > 12x _8_ 

V2 V9.v 2 -16 

c. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ. 

* A7?ớ được cách xét tính đơn điệu của một hàm sổ, lập bảng biến thiên... 

* Nhớ các bất đắng thức. 

* Thường áp dụng cho các Bài toán đặc thù, phức tạp không có thuật toán cụ thê nhưng 
hay có trong các kì thỉ đại học các năm gần đây. 

I. Kỹ thuật sử dụng BĐT để đánh giá hai vế: 

1) Bất đẳng thức thông dụng: 

* Bất đẳng thức Côsi: 

Với > 0 ,a 2 > 0 ,...,a n > 0 ta CÓ —-—-> nja l a 2 ...a n . 

n 

Dấu “=” xảy ra khi =a 2 =... = a n . 

* Bất đẳng thức Bunhiacopski: 

Với mọi a l ,a 2 ,...,a n ,b í ,b 2 ,...,b n ta luôn có : 

(«A +«2^2 + - + a„b„Ỵ ^(«1 2 +«2 2 +- + a;Ỵbỉ +b 2 +... + b 2 ). 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Dấu « = » xảy ra khi y- = =... = 


b i 


2) Ví dụ : 



Giải: 

* Điều kiện: Ị| + X “Ị ) «>-1<X<1 (*) 

[1 - X > 0 

* Khi đó ( 1) <íí>l + x + l- x + 2V1-X 2 < 4 - X 2 + ^7 

<íí> (l - X 2 - 2Vĩ — X 2 + 1)+ ^ 0 <=> (\/l — X 2 - 1) +^—>0 

v 7 16 v 7 16 


Điều này luôn đúng với mọi X thỏa mãn điều kiện (*). 
Vậy nghiệm của BPT là X e [— l;l]. 


Bài 2 : Giải BPT : - * JL , > 1 (2) 

1 v 2(x 2 x-ĩ) 

(ĐHA2010) 


Giải: 

* Điều kiện: x>0 (*). 

* Ta có: ^2(x 2 -x + l) = V* 2 +(x-l) 2 +1 >l^l-V2(x 2 - x + l) < 0. 

Vậy (2) <í> X - Vx < 1 — V 2(x 2 -x + l) V 2 (* 2 — -x + i) ^ 1 -X + Vx (3). 





Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Mặt khác: Theo BĐT bunhiacopski ta có: 

sjl{x 2 - X + l) = Ậl + l) (l - x) 2 + Ụx) >ỉ-x + yfx (4) 

* ^ uu; \ỉ — x = yfx ị(ỉ-x) 2 =x 3-yÍ5 

* Dâu băng xảy ra khi ị ■_ oV ' X = . 

[l - X + Vx > 0 [l - X > 0 2 

KL: 

III. Kỹ thuật sử dụng tích vô hướng của hai vectơ. 

1. Định nghĩa: M.v= ũ .V cos(ũ,v). 

a) Biểu thức tọa độ của tích vô hướng: 

+) Trong hệ tọa độ Oxy, nếu u = (x; y),v = (x'; y) thì M.v = x.x'+y.y'. 

+) Trong hệ tọa độ Oxyz, nêu u = (x;y;z),v = (x';y';z') thì uv = x.x'+y.y'+z.z'. 

b) M.v < u.v . Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi u,v cùng phưong. 

c) u + V < u + V . Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi u, V cùng hướng. 

2) Ví dụ: Ta quay lại Bài thi ĐHA2010: 



Giải: 

* Điều kiện: X > 0 . 

* Do ^2(x 2 — X +1) = yl( 2x 2 -2x + l>l nên bất phưong trình (1) tưong đưong với 
X- Vx < l--^2(x 2 -x + 1) <=> ^2(x 2 - x + 1 < (l-x) + Vx (2) 

Trong mặt phẳng tọa độ lấy ã = (1 - x; y[x), b = (1;1). Khi đó: 





Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Vậy (2) trở thành ab <aĩ). Điều này xảy ra khi a,b cùng hướng tức là tồn tại k>0 sao 
cho 

:_,r _ ịl-x = k 3-V5 

= £ 2 

yv/ĩậ/? xéí: Ta có thế xây dựng được một lớp các Bài toán tương tự trên bằng cách lấy các 
vectơ 

thích hợp. 

IV. Kỹ thuật sử dụng khảo sát hàm số để đánh giá. 

1. Thuật toán: 

Đe giải bất phương trình f(x) > g(x);f(x ) < g(x);f(x) > g(x);f(x) < g(x) ta khảo sát hoặc 
căn cứ vào tính chất của các hàm sổ y =f(x) vày = g(x), đưa ra bảng biến thiên và từ 
bảng biến thiên đưa ra kết luận. 

2. Lưu ý: Nếu m là tham số thì y = h(m) là đường thẳng song song hoặc trùng với trục 
hoành. 

3. Ví dụ: 



Giải: 

* Điều kiện: X > 1. Khi đó: 

(1 ) <=> ụ~x + Vx-ĩ|x 3 + 3x 2 -1)< a (!’)• 

* Đặt /(x) = (x 3 +3x 2 -lịíx + ylx- 1). Ta có: 

1 1 Y 

— J= H- > OVx > 1 

2v X 2 V X - 1 y 


/'(x) = (3x 2 + 6xịọ[x + Vx-l)+ (x 3 + 3x 2 -1^ 


Do đó f(x) là hàm đồng biến trên [l;+oo). 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


* Bảng biến thiên: 



f(x) 

3 


' r r 

N hìn vào bảng biên thiên ta thây bpt (1) có nghiệm khi a> 3. 



* Đặt t = 2x + -. Do X > 0 nên theo BĐT Côsi ta có t > 2 2x.~ = 2 V 2 . 

X V X 

(Cớ thế sử dụng bảng biến thiên đế tìm điều kiện của t) 

Khi đó (1 ’) trở thành : 

m<ị(t-3dt\t>2dĩ) (2). 

(1) nghiệm đúng với mọi X > 0 khi và chỉ khi (2) nghiệm đúng với mọi t > 2 V 2 . 

* Xét hàm số = = = 

2 2 2 A4t a4í 

g\t ) = 02 4t - 3 = 0<=>í = ^. 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


* Ta CÓ bảng biến thiên : 



V. Kỹ thuật sử dụng tính đơn điệu của hàm số trên miền xác định. 

%J 9 • o • • 

1. Thuật toán : 

Giả sử hàm so y =f(x) đơn điệu trên D, u(x) và v(x) có miền giá trị là tập con của D. 
Khỉ đó ta có : = f(v(x )) <=> u(x) = v(x). 

f{u{x))<f{v{x))<^u{x)<v{x) hoặc u(x)>v(x) 

(Tương tự cho các dấu <,>,>) 

2. Ví dụ : 

Giải BPT : (x + 3)dx + ỉ + (x — 3)\l 1 - X + 2x<0 (1) 

Giải: 

* Điều kiện : j' A +1 “ 0 <Í 5 > -1 < X < 1 (*) 

Ịl - X > 0 

* Khi đó (l) <=> (x + i)VxTT + (x+1)+2Vx+T < (ì— x)v I -X + (l-x)+ 2yỊì. — x 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


(Vx+ĩ) + Ụx + l) + 2ylx+l < (Vl-x| + Ụl — xỴ + 2-s/l —X (2) 

* Xét hàm số f(t) = t 3 +t 2 +2t với t > 0 : 

Có f\t) = 3t 2 + 2t + 2 > 0W > 0 nên f(t) là hàm đồng biến trên [0;+oo). 

* Mặt khác : (2) <=> f(ylx+ 1) < f(y/ỉ — x) <=> VxTĨ < y/i—x 

ox+l<ỉ-xox<0 kết hợp với điều kiện (*) ta được : -1<X<0. 

KL : 

VI. Kỹ thuật sử dụng tính đối xứng của hai nghiệm. 


Tìm m để BPT sau có nghiệm duy nhất: 

- Vx — Vĩ—* + 2m^x(ỉ -x) + 2ịỊx(ỉ — x) > m + m 2 (1) 


Giải: 

* Điều kiện : 0 < X < 1 (*) 

* Nhận xét: Nếu x 0 là nghiệm của (1) thì (l-x 0 ) cũng là nghiệm của (1). Do đó phuơng 
trình có nghiệm duy nhất thì x 0 = 1 - x 0 <ị> x 0 = ị. 

Thay x 0 = ị vào (1) ta đuợc + 2m ]Ịị '2 + 2ị ịw - m + ml ^ 171,2 - 0 <=> m = 0 • 

* Với m=0 thì (1) trở thành : 

- Vx - Vl-X + 2ịỊx{\ — x) >0<^> (Vx-t/ĩ-x) 2 <0 

oị[x-ị/ỉ-x = 0<=>X = 1- X<=>X = ^ (thỏa mãn (*)). 

Vậy bất phuong trình (1) có nghiệm duy nhất khi m=0. 

VII. Một số Bài tập tự luyện : 


Bài 1 : Giải các BPT : 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


1 /õ J , lõ ĩ ^ Ạ f , n o x~9yíx 

1, v2 -X + J2— 2 ^4— x + — . 2, - . ===== = ^ 1 

V * 1*2 2-Vl00x 2 -40X + 40 

3, -\/x + 1 + V2x-3 + a/50-3x<12 4, Vx 2 + 2x + yllx -1 >yỈ3x 2 + 4x +1 


ca/x + 1 ■ 


i-x < 


— 4x + 5 +' 


-lOx + 50 > 5 


7, Vx-2 + V4-x > X 2 -6x + ll 8, (3-x)\/x--ĩ + a/5-2x < V40-34x + 10x 2 -X 3 

Bài 2 : Tìm m để BPT sau vô nghiệm : mỤỉ + x 2 - a/i-x 2 + 2)> a/i-x 4 + Vĩ+X 2 --\/i-x 2 . 
(ĐHB 2004) 

Bài 3: Tìm a để BPT sau có nghiệm : a/4x 2 + 2x +1 - yl4x 2 - 2x +ĩ < 2a. 

Bài 4 : Tìm các giá trị của m để bất phuơng trình sau có nghiệm : 

ịíĩx + 4ĩx + 2ịỊó-X + 2yỈ6-x < m 
Bài 5: Tìm m để bất phuơng trình sau có nghiệm: 

3a/x- 1 + m VX +1 < 2 ịlx 2 —ĩ . 


_ 9 # 

Bài 6: Tìm m đê BPT sau nghiệm đúng với mọi X e [0;l]: 




